50 Hiện Tượng Âm Ma 


50 Hiện Tượng Am Ma 
NĂM MƯƠI LOẠI АМ MA - SAC AM 


KINH LĂNG NGHIÊM 


NĂM MƯƠI LOẠI AM MA 


B. PHAM VI SẮC AM 


C. KHI VƯỢT QUA SAC AM, THAY ĐƯỢC COI GOC CUA SAC AM 


2:31:21 4) 


v 


KINH VĂN: 


Lúc bay giờ Đức Như Lai sắp rời pháp tòa. Từ tòa sư tú Ngai vin tay vào chiếc bàn 
bằng bảy báu. Nhưng, Đức Như Lai xoay thân hình màu sắc núi vàng tía của Ngài 
lại, rồi tựa lưng vào ghế và bảo khắp đại chúng cùng A Nan rằng: Các ông là hàng 
Thanh Văn, Duyên Giác hữu học, ngày nay hồi tâm hướng về Vô Thượng Bồ Dé, va 


Như Lai cũng đã dạy pháp tu chân chính cho các ông rồi. 


Lúc bấy giờ Đức Như lai sắp rời khỏi pháp tòa: là chỉ cho Đức Phật giảng gần xong 
bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. 


Từ tòa sư tử Ngài vịn tay vào chiếc ghế bằng bảy báu. Đức Phật đang ở trên pháp tòa, 


tức tòa sư tử. Pháp âm của Như Lai ví như tiêng gâm của sư tử. Khi sư tử gâm lên, tât cả 


loài thú đều sợ hãi. Nên chỗ Như Lai ngồi giảng pháp được gọi là tòa sư tử. Chiếc ghế 


Như Lai ngồi được làm bằng bẩy thứ báu để trang nghiêm. 


Nhung, Đức Như Lai xoay thân hình mầu sắc như núi vàng tia của Ngai lại, rồi tựa 
lưng vào ghế va bảo.Thân của Рис Phật giống như ngọn núi bằng vàng tia ánh sáng rực 
tía khắp nơi. Khắp đại chúng cùng A Nan rằng:các ông là hàng Thanh Văn Duyên 
Giác Hữu học.Trước khi đạt được quả vị A La Hán, họ vẫn còn được gọi là hàng Hữu 
học. Thanh Văn là những vị được giác ngộ do tu tập pháp “Tứ Diệu Đế”. Duyên Giác là 
những vị được giác ngộ do tư tập pháp “mười hai nhân duyên”. Nay hồi tâm hướng về 
Vô Thượng Bồ Dé.Các ông bây giờ đã hồi tâm từ quả vị Tiểu thừa hướng vé Đại thừa. A 
Nan cùng hàng Nhị thừa đã phát tâm cầu Vô Thượng Diệu Giác Đại Bð Dé, không có sự 


giác ngộ nào vượt hơn sự giác ngộ nhiệm mâu này. 


Tôi đã chỉ dạy pháp tu chân chính cho các ông rồi. Đức Phật đã chỉ dạy pháp tu chân 


chính cho các ông rồi. 
KINH VĂN: 


Nhưng các ông còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm có thể xảy ra lúc tu Chỉ 
(Shamatha) và Quán (vipashyan). Nếu các ông không thể nhận ra ma cảnh khi nó 
hiện ra, là do việc thanh tịnh tâm ý của ông không phù hợp với pháp chân thật, nên 


bị rơi vào tà kiên. 


Nhưng các ông còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm có thể xảy ra lúc tu Chỉ, 
Quán. Trước đây A Na đã thưa thỉnh Đức Phật cách thức tu hành, Ngài đã vì chúng sanh 
trong đời vị lai mà thỉnh cầu giáo pháp. Dù bây giờ Ngài đã hiểu được đạo lý tu hành rồi 


nhưng vän còn chưa có được kinh nghiệm tu tap. Ngài đã hiểu được lý thuyết, nhưng до 


thiếu kinh nghiệm tu tập, nên Ngài không biết được những gì có thê xảy ra trong khi 


hành trì. Nên Đức Phật dạy: nhưng các ông vẫn còn chưa biết những ma sự nhỏ nhen sẽ 
xảy ra khi tu tập Chỉ, Quán. Tu Chỉ (shamatha) tức là tu tập Lăng Nghiêm Đại Định và tu 
Quán (vipashyana) là tu pháp quán chiếu rất miên mật. Các ma sự nhỏ nhiệm sẽ xuất 
hiện vào lúc này. Trong tiến trình tu tập, rất nhiều quan thé ma cảnh sẽ phát hiện, không 


phải ma cảnh nao cũng hien bày rõ ràng, mà chúng rat là vi tê. 


Nếu ông không thể nhận ra ma cảnh khi nó hiện ra.Khi các ông công phu phương 
pháp phản văn văn tự tánh (hướng tánh nghe vào bên trong dé nhận ra tự tánh vốn có của 
minh) thì ma cảnh có th&ö xuất hiện. Nếu các ông không nhận ra ma và không biết ma là 
gì,là do việc thanh tịnh tâm ý của ông không phù hợp với pháp chân thật.Vì ông 
thanh tịnh tâm ý hay “rửa tam” không đúng, có hơi sai lệch, không phù hợp với chánh tri 
kiến. Do đó bị rơi vào tà kiến.Nếu chánh tri kiến của các ông không được chân chính ( 


không đúng với chánh pháp) Các ông sẽ bị dính mắc vào ma cảnh. 
KINH VĂN: 


Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loại ma từ ngũ 4m của ông. Hoặc là thiên ma, hoặc bị 
dính mắc bởi quỷ, thần hoặc gặp loài ly, my. Nếu tâm ông không sáng suốt, ông sé 


nhận lam kẻ giặc là con mình. 


Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loại ma từ ngũ ấm của ông. Đó là một loại ma phát sanh 
từ chính tâm thức của mình (tự tâm ma). Hay là một trong mười loại ma phát sanh từ sắc 


uân, cũng là do từ ông mà ra. 


Hoặc là thiên ma.Tại sao một loài ma từ trên trời lại đến để quấy rầy ông? Vì ông, người 
tu hành, tu tới chỗ có định lực rồi. Van đề không phải là vì ông có định lực mà là (vì định 
lực) khiến cho cung điện của ma vương bị chấn động giống như bị động đất vậy. Vì ma 
vương có được thần thông, nên ngay khi cung điện của nó bị chấn động, nó liền quan sát: 
“A! Tại sao cung điện của ta lại vô duyên vô cớ chấn động, lại dó vỡ hủy hoại thế này? ” 
Nó khám phá ra trên thế gian có người sắp sửa thành tựu đạo nghiệp, nên có thứ định lực 
phá hủy tan tành cung điện của nó. Thiên ma mới suy nghĩ: “Mày muốn phá hủy bọn tao 
sao? Được, tao sẽ phá hủy định lực của mày trước. ” Thế là nó đến phá hoại định lực của 


người tu hành. 


Hoặc bị dính mắc bởi quỷ thần. Quỷ thần cũng vậy: chúng thấy ông tu hành sắp sửa 


chứng quả thì ghen tức lắm. “ Hà! Mày sắp chứng quả hả? Tao sẽ phá hủy việc tu hành 


của mày.” Thế rồi bọn chúng đục vô tâm ông hay gá nhập vào thân ông khiến ông không 


thé có định lực, rồi tau hỏa nhập ma. Bị dính mắc ma, như đã nói ở phần kinh văn phía 
trước, thì quan trọng lắm. Vì sao bị ma dính vào? Vì ông “thanh tịnh tâm ý không phù 
hợp với chánh pháp”, và bởi lập tâm không chính, động cơ không chân chánh. Do vậy, a 
ha! tâm ông có chút tà vay, và thế là ông dính ma ngay. Đó gọi là táu hỏa nhập ma: mất 


hỏa hâu, nhập vào ma. 


Hoặc gặp phải loài ly, my, hoặc là vọng lượng.Các loài này đều là những loại yêu quái. 
Nếu tâm ông không sáng suốt, ông sẽ nhận lầm kẻ giặc là con.Khi gặp cảnh giới, tâm 
ông không nhận thức, không thấu suốt rõ ràng, thì ông sẽ nhận lầm “ kẻ cướp là con 
mình”. Ông nghĩ xem, những thứ quý báu của ông, lẽ nào chúng không trộm đi, cướp 
mất? Khi ông dẫn cướp vào nhà, thì những thứ trân quý vô giá trong nhà đều bị nó lấy 
sạch. Cái gi là vật trân quý vô giá? Tôi xin thành thật nói cho các ông nghe, mong quý vi 
nhớ lay! Đừng nên nghi ngờ, không tin lời tôi nói. Vì sao? Vì nó quan hệ lớn lao đến tiền 
dò và sinh mệnh của quý vi. Vậy thì vật vô giá ấy là gì? Chính là bản hữu Như Lai Tang 
Tánh của quý vị. Chúng có thé đoạt lay Như Lai Tạng Tánh của quý vị sao? (Chú thích: 
ma quỷ không thể đoạt mất Như Lai Tạng Tánh, nhưng chúng có thé đoạt mất phương 
tiện, nhịp cầu dé ta đạt tới Như Lai Tạng Tánh. Phương tiện ấy chính là tinh, khí, thần. 
Khi phương tiện ấy bị phá hủy thì bạn sao thành Phật được). 


Phần trước tôi đã không nói đến tinh, khí, thần rồi sao? Nếu quý vị muốn khôi phục lại 


Như Lai Tạng Tánh, trước hết quý vị phải bảo trì tinh, khí, thần của mình. Nếu không giữ 


gìn chúng, thì của gia bảo của quý vị sẽ bị cướp đoạt. Quý vị hãy hết sức cán thận. 


Lại nữa, do trong khi tu tập, cảm thấy hài lòng, thỏa mãn khi có chút ít thành quả. 
Như Tỳ Kheo Vô Văn đã đạt được Tứ Thiền, vọng ngôn cho rằng mình đã chứng 
Thánh. Khi phước báu cõi trời hết, tướng suy xuất hiện, liền phi bang quả vi A La 


Hán còn phải chịu sanh tử. Ngay đó ông ta liền rơi vào ngục A Tỳ. 


Giảng: 


Lại nữa, do trong khi tu tập, cảm thấy hài lòng thỏa mãn khi có chút ít thành quả. 


Trong khi tu tập, dù không bị dính mắc với quỷ thần, ông cũng cần phải có trí tuệ chân 


chính và có con mắt trach pháp. Trạch là sự tuyên chọn, Pháp là Phật Pháp. Nếu ông 
nhận ra được Phật Pháp, thì tự ông biết mình đang tu tập đạt đến trình độ nào. Đừng đắc 
được chút ít cho là đủ, rồi cảm thấy thỏa mãn như Tỳ Kheo Vô Văn đã đạt đến tứ 
thiền, vọng ngôn cho rằng mình đã chứng Thánh. Gọi là Tỳ Kheo Vô Văn vì ông ta 
không hiểu biết nhiều. Ông ta chỉ biết chút ít Phật Pháp. Tại sao gọi ông ta là Vô Văn? 
Căn bản là bốn quả vị A La Hán (Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, và A La Hán) 
đều vượt trên các cõi trời Tứ Thiền. Đức Phật dạy: vị nào đạt được quả vị thứ tư (A La 
Hán), thì không còn chịu sanh tử luân hồi nữa. Vị Thánh khi chứng được quả vị thứ hai 
(Tư Đà Hàm) được gọi là Nhất Lai, phải còn thọ sanh một lần lên cõi trời và một lần trở 
lại trong cõi người. Còn phải trải qua một lần sanh tử nữa. Vị Thánh dat quả vi thứ nhất 
(Tu Đà Hoàn) còn phải chịu trải qua bây lần sanh tử. Tất cả những cảnh giới này đều 
vượt trội hơn các cõi trời Tứ Thiền. Vô Văn Tỳ Kheo chỉ mới đạt đến cảnh giới Thiền 
thứ tư trong quá trình tư tập của ông thôi, nhưng ông ta tưởng rằng ông đã chứng được 
quả vị thứ tư của A La Hán. Thực ra ở trình độ cảnh giới Thiền thứ tư, vẫn chưa chứng 


được quả vi gì, và van còn là phàm phu. 


Nhưng tỳ kheo Vô Văn tuyên bó rằng: Ông ta đã chứng được quả vị thứ tư của hàng A 
La Hán. Thế mà hiện nay vẫn có người cho rằng quả vị thứ tư trong hàng A La Hán vẫn 
còn thấp so với họ. Họ trơ tráo tuyên bố rằng chính họ là Phật. Nhưng một Đức Phật thì 
có đủ Tam thân, Tứ trí, Ngũ nhãn, Lục thông. Quý vị có thể hỏi những người tự tuyên bố 
mình là Phật xem họ có được mây món thần thông? Trong Lục thông thì ma quỷ có ngũ 


thông, chỉ thiếu lậu tận thông. Tôi tin chắc rằng những người tự cho mình là Phật, đừng 


nói tới sáu thông hay năm thông, ngay cả một thông cũng chăng thông. Vì một thông 


cũng chăng thông nên họ tự xưng là Phật. Nếu họ chỉ có một thông, họ đã không đưa ra 


lời đại vọng ngôn như thế. 


Khi phước báu cõi trời hết.Khi đời sống của họ ở cõi trời hết, và những tướng suy 
xuất hiện. Các ông có nhớ năm tướng suy tôi đã giảng phần trước không? Khi thọ mạng 
của một chúng sanh ở cõi trời hết, khi họ sắp chết thì có năm dấu hiệu xuất hiện, gọi là 
năm tướng suy, Một là vòng hoa trên đầu héo rũ, hai là quần áo trở nên do bán, ba là 


nách xuât mô hôi, bôn là thân thê trở nên hôi thôi, năm không thích ngôi lâu. 


Ông ta phỉ báng: Chứng A La hán còn phải chịu sanh tử. Do vậy, liền rơi vào địa 


ngục A Tỳ. 


Khi phước báu trên cõi trời sắp hết, năm tướng suy xuất hiện, báo hiệu cuộc sóng trên cõi 
trời đã đến lúc cham dứt. Vi Tỳ Kheo Vô Văn nói giận. Ông ta tức giận điều gi? Ong ta 
nói “ Ta đã bị Phật lừa dối, Đức Phật là kẻ lừa đảo bip bom, Đức Phật nói rằng: nguòi 
nào chứng được tứ quả A La Hán thì không còn phải kinh qua sanh tử luân hồi nữa. Tại 
sao bây giờ mạng sóng của tôi lại sắp kết thúc? Tại sao tôi lại phải chịu tái sanh? Tại sao 
tôi lại phải trải qua luân hồn lần nữa? Đức Phật là kẻ lừa dối”. Chúng ta biết ngay điều gì 
xảy ra khi ông ta hủy bang Рис Phật như thế. Ong ta doa ngay vào ngục A Tỳ. 

Địa ngục A Tỳ còn gọi là ngục Vô Gián. Vốn là do không chứng được quả vị A La Hán, 
mà tuyên bố đã chứng được, nên khi hưởng hết phước báo ở cõi trời xong, khi châm dứt 
mạng sống ở đó, ông ta rơi vào địa ngục. Ông ta không nhận ra lỗi lầm của mình mà còn 
cho rằng Đức Phật giảng pháp không đúng. Thực sự Đức Phật đã nói rằng “ Ông chưa 
chứng được quả vị thứ tư của hàng A la Hán, nếu ông đã chứng được di nhiên ông chẳng 
còn sanh tử luân hồi nữa! Sao lại còn có năm tướng suy hiện ra?” Bởi vì hủy báng Đức 
Phật, nên Vô Văn Tỳ Kheo tức thời rơi vào địa ngục V6 Gian. 

Quý vị có thé tưởng tượng được những người tự tuyên bố mình là Phật sẽ đi về đâu? Tôi 


không biết rồi họ kết thúc sinh mạng ở nơi nào nữa? 


Các ông nên lắng nghe kỹ, Như Lai sẽ giảng giải chỉ tiết cho các ông. 


Giảng: 


Các ông nên lắng nghe kỹ. A Nan ông nên đặc biệt lưu ý, hãy lắng nghe cho kỹ, Ta sẽ 


giảng giải chỉ hết cho các ông. A Nan cùng đại chúng, ta sẽ giảng giải tường tận, từng 


chỉ tiết cho các ông nghe. Vậy nên đừng có thất vọng, đừng sanh tâm cô phụ. 


А Nan đứng dậy, cùng hàng Hữu học trong chúng hội, vui mừng dänh 16, im lặng 


lắng nghe lời chỉ dạy từ bi của Đức Phật. 
Giảng: 


A Nan đứng dậy, cùng hàng hữu học trong chúng hội. Do là các vị Bồ Tát, các vị Dai 


A La Hán, các vị Đại Tỳ Kheo và các vị Hữu Học, những người đã chứng được sơ quả, 


đệ nhị và đệ tam quả A La Hán. 


KINH VĂN: 


KINH VĂN: 


KINH VĂN: 


“Không sanh đại giác trung như hai âu phat” 


Nghĩa là:Hư không sanh trong bien lớn giác ngộ, giống như hòn bọt nói lên trong bien cả. 


Bây giờ lại nói: “Hư không trong tâm ông giống như đám mây điểm trên nën trời xanh.” 
Tất cả hư không hiện hữu đó đều nhỏ cả, thế thì tâm ông lớn biết chừng nào? Huống nữa 
là các cõi nước ở trong hư không còn nhỏ đến cỡ nào. Tắt cả thế giới so với hư không 
at là nhỏ. Nếu hư không ở trong tâm ông thi thé giới at còn phải nhỏ hơn nữa. Điểm này 


mô tả tanh giác trùm khắp mọi nơi. 


KINH VĂN: 


KINH VĂN: 


KINH VĂN: 


KINH VĂN: 


Các loài ma ấy tuy có giận giữ, nhưng vẫn còn ở trong trần lao. Trong khi ông ở 


trong chánh giác vi diệu. Bon nó chang ảnh hưởng gi đến ông, như gió thói chang 


làm lay động ánh sáng; hoặc như dao chẳng cắt được nước. Ông như nước sôi, 


trong khi ma vương giống như tảng băng, khi gần hơi nóng, băng sẽ tiêu tan. Chúng 


nó ÿ vào thần lực nhưng chỉ là khách thôi! 


Giảng 


Khi ông đạt được ít định lực trong khi công phu, ma vương sợ hãi nên đến phá hủy. Nó 
không muốn ông đạt được định lực, dù các loài ma ấy đến để quấy nhiễu ông và dù nó 
hết sức phán nộ, giận dữ nhưng nó vẫn còn ở trong trần lao. Nhưng nó có trần lao ó 
nhiễm. Trong khi ông ở trong tánh vi diệu. Bọn nó chẳng ảnh hưởng gi đến ông, như 
gió thôi chẳng làm lay động chút ánh sáng hoặc như dao cắt nước. Nó chàng làm gì 
được ông cả, chỉ như gió không đủ làm ánh sáng lay động, và chỉ như dao dù bao nhiêu 


lân chém nước, nước chăng hê hân gì. 


KINH VĂN: 


KINH VĂN: 


KINH VĂN: 


A. TRẠNG THÁI TÂM LÝ THANH TINH TRƯỚC KHI DI VÀO CANH GIỚI 
SAC AM. 


KINH VĂN: 


Giảng: 


A Nan nên biết, khi ông ngồi thiền nơi đạo tràng, tiêu trừ các vọng niệm. A Nan ông 


nên biết rang: Ong tu tập “phan văn văn tự tanh” (Quay trở lại tanh nghe dé nhận ra tự 
tánh của mình). Khi công phu như vậy, mọi vọng niệm đều sẽ tiêu trừ. Khi các vọng 


niệm đã dứt sạch, chẳng còn niệm phân biệt trong tâm ông. Trạng thái thanh tịnh 


sáng suốt này, tức là trí huệ và định lực này, dù trong động hay tĩnh cũng không biến 


абі, dù ông nhớ hay quên đều như nhau. Dù động hay tĩnh, trạng thái thanh tịnh sáng 


suốt (trí huệ và định lực) này không thay 401, dù ông nhớ hay quên trạng thái đó đều như 
một, không hai. 


B. PHẠM VI SẮC ÁM. 


KINH VĂN: 


Giảng: 


Khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được chánh định. A Nan! Ông nên biết khi 
hành giả tu tập định lực, an trụ trong trạng thái thanh tịnh, động tịnh không thay đôi, nhớ 
quên đều như một đó. Như người sáng mắt nhận ra được chính mình nơi u ám. Ông 
ta như người có đôi mắt sáng tỏ, sống trong ngôi nhà tối tăm. Tuy bản tánh thanh tịnh 
sáng suốt nhiệm màu, nhưng tâm chưa tỏa phát ra trí huệ sáng suốt. Tuy bản tánh 
của ông ta là thanh tịnh sáng suốt nhiệm mau, tâm ông ta chưa đạt được ánh sáng của trí 


huệ chân thực, đây gọi là phạm vi của Sắc ám. 


C. KHI VƯỢT QUA SAC AM, THAY ĐƯỢC COI GÓC CUA SAC AM. 


KINH VAN: 


Nếu mắt sáng tỏ, rõ thấu mười phương rộng mở, không còn tối tăm. Cảnh giới nay 


gọi là gi? Gọi là hết sắc âm. Trong năm am (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), sắc 4m đã hết. 


Người này có thê vuot ra khỏi kiép trược. Quán sát nguyên do của sắc âm, nhận ra 
vọng tưởng kiên cô là cội göc. Khi người này vượt qua kiép truoc, mọi hành động cua 


người đó sẽ đều phát xuất từ vọng tưởng kiên có. 3 
D. MƯỜI LOẠI CẢNH GIỚI SAI BIET CUA SAC AM 


1. Tâm Thoát Ngại 


KINH VĂN: 


Phóng chỉ tắc nhỉ lục hợp 


Quyên chỉ tac thodi tàng mật. 


Thả ra nó sẽ trùm khắp Tam thiên đại thiên thế giới; tuy nhiên, có thê thu lại bất kỳ lúc 
nào. Nếu ông không thể làm được việc này bát kỳ lúc nào ông muốn, thì cảnh giới của 


ông chỉ là nhất thời. Đó là cảnh giới ông gặp phải trên con đường tu hành, khi sự dụng 


công của ông đến được trình độ nào đó. Cảnh giới (ý sanh thân) trên chỉ là tạm thời. Ông 


sẽ không thường xuyên có được một sắc thân vượt qua mọi sự chướng ngại, không phải 
là sự biểu hiện chứng quả Thánh. Ông chưa phải đã đạt được quả vị Thánh. Cảnh giới 
của Thánh nhân chứng quả không phải giống như vậy. 


2. Nhặt Trùng Sán Trong Thân 


KINH VĂN: 


3. Nghe Tiếng Thuyết Pháp Giữa Hư Không 


KINH VĂN: 


Lại nữa, nếu dùng tâm, quán xét tinh tường trong ngoài, khi áy hồn, phách, ý, chi, 
tinh, thần sẽ giao tiếp nhau, thay phiên làm khách, làm chủ, nhưng không ảnh 
hưởng đến sắc thân. Rồi bỗng dưng nghe giữa hư không có tiếng thuyết pháp, hoặc 


nghe mười phương đều diễn bày nghĩa lý thâm mật. Cảnh giới này gọi là: “Tinh 


thần thay phiên nhau khi rời xa, khi kết hợp để cùng nhau gieo trồng những hạt 


giống tốt”. Nhưng đó cũng chi là trạng thái nhất thời chang phải là chứng Thánh. 
Nếu chẳng nghĩ mình đã chứng Thánh thì đó là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ mình đã 


chứng Thánh thì rơi vào tà ma. 


Giảng: 


Lại nữa, nếu dùng tâm, quán xét tỉnh tường ánh quang minh sáng suốt nhiệm màu 
trên, cứu xét trong ngoài, cầu đến chỗ tinh sâu. Hồn phách trải qua một sự thay 401. Có 
ba hôn và bảy phách (vía) ở trong thân thê con người. Tôi đã đê cập đên mười anh em 


này trước roi. Một sô trong mười hôn vía ay, chỉ có tai hoặc mắt, có trường hợp chỉ có 


mũi nhưng không có môi, mắt, tai. Mỗi trường hợp chỉ làm chủ một giác quan, thiếu năm 
giác quan kia, thế nên nó không có tác dụng riêng lẻ, độc lập. Nó phải hợp tác hỗ tương 
với nhau như một đội bóng. Những ai có tai sẽ giúp cho người không có tai, ai có mắt 

giúp cho người không có mắt. Nó hỗ trợ giúp đỡ cho nhau. Mười thứ hồn phách ấy cùng 

với ý, chí, tinh, thần sẽ giao tiếp nhau nhưng không ảnh hưởng đến sắc thân. Chúng 
thay phiên làm khách, làm chủ. Nó thay đổi vai trò hỗ tương giúp đỡ lẫn nhau, nó thay 


nhau đóng vai chủ và khách. 


— Ó tôi có thé nghe pháp ngay cả khi chang ai giảng nói cả. Anh có được điều ay không? 
— Không! 


— Thê mà chuyện ây lại đên với tôi. 


Nếu ông quảng cáo (khoe khoang ) dé mong có người tin ông, thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu 


ông nghĩ rằng mình đã chứng Thánh thì liền rơi vào tà ma. Một khi ông mống tâm 
cống cao, tự mãn cho mình là ghê gớm liền bị bọn ma nhập vào. Chúng nhập vào ông để 


làm gi? Dé làm ông doa lạc, dé làm ông trở thành quyến thuộc của chúng. 
4. Phật Hiện Thân 


KINH VĂN: 


5. Hư Không Biến Thành Màu Sắc Bảy Báu 


6. Thay Vật Trong Phòng Tối 


KINH VĂN: 


Giảng: 


Lại nữa, khi có người dùng tâm tham cứu đến chỗ lặng suốt, cho đến khi ánh sáng 
tỉnh thuần không còn tán loạn. Lại nữa, khi người ấy dùng tâm trong định quán sát 
cảnh giới, cho đến khi linh quang từ tâm sáng suốt trở nên rất lắng đọng, không tán loạn 
nữa, ông ta đạt được một loại định lực. Bỗng nhiên giữa đêm có thể thấy các thứ vật 
hiện ra trong phòng tối, trong ngôi nhà không có ánh sáng vào ban đêm, không khác gì 
ban ngày, trong khi các vật ở trong phòng tối cũng không biến mát. Không những 


ông ta có thê thây các vật ở trong nhà mà còn có thê thây được các vật ở bên ngoài ngôi 


nhà. Không những ông chi thấy được đồ vật đã có sẵn trong nhà, mà ông sẽ thay được rat 


rõ ràng những vật từ bên ngoài den hiện ra trong nhà. 


Các cảnh giới diễn tả trên không phải có định, cũng không phải mọi người nhất định đều 
phải trãi qua, cũng không phải mọi người nhất định không trãi qua. Đây chăng qua là 
cảnh giới mà có lúc người tu gặp phải. Do vậy quý vị chớ nghĩ rằng người tu đều gặp 

cảnh giới giống nhau. Không phải vậy đâu! 
Nói tới Phật nhãn thì có người khai mở Phật nhãn rồi vĩnh viễn mở khai nó. Đó gọi là 


“báo đắc thông” (thần thông do quả báo mà ra). Thế nào là báo đắc thông? Như kiếp 


trước quý vị tu hành dụng công, tu trì Pháp Thiên Thủ Thiên Nhãn nên cảm ứng đời kiếp 


kiếp đều khai mở đặng Phật nhãn. Có người khai nhãn nhưng chỉ tạm thời, không vĩnh 

viễn. Vì sao không vĩnh viễn? Vì tâm của y không phải mỗi giây mỗi phút lúc nào cũng 

thanh tịnh. Nếu quý vị đời trước có tu Đại Bi Pháp thì có thê khai nhãn vĩnh viễn. Do đó 
việc khai nhãn có khác biệt, không đồng. 


7. Thân Không Còn Cảm Giác, Đồng Như Cây Cỏ 


KINH VĂN: 


Giảng: 


Lại nữa, khi tâm hoàn toàn nhập vào tánh hư dung. Khi tâm hòa nhập vào “không”, 


nó tròn khắp nhưng hư dung. Nói nó có, cũng không phải là có, nói nó không có, nó cũng 
không phải là không có. Tứ chi bỗng nhiên đồng như có cây, lửa thiêu dao cắt cũng 
không hay biết. Nếu ông lấy dao cắt hay lay lửa đốt tay chân mình, sẽ không có một 
chút cảm giác nóng hay khó chịu nào cả. Lửa thiêu cũng không nóng. Khi ông có đốt 
thân, thân vẫn không thấy nóng. Dù bị lóc thịt cũng giống như ché cây. Nếu ông lóc thịt 


ra khỏi tay chân, thi cũng chỉ như bóc vỏ cây, chang thay đau đớn gi cả. 


8. Thay Mọi Nơi Không Ngăn Ngai 


KINH VĂN: 


9. Thấy Và Nghe Cảnh Vật Ở Phương Xa 


KINH VĂN 


10. Vọng Kiến Vọng Thuyết (Thấy Cảnh Giới Huyền Giả, Thuyết Pháp Tà Vọng) 


KINH VĂN: 


KINH VĂN: 


Trong đời Mạt Pháp, sau khi Như Lai nhập diệt, các ông nên nương theo và truyền 


bá giáo pháp này. Đừng để cho thiên ma được dịp khuấy phá; ủng hộ bảo toàn Pháp 


bảo, khiến cho thành tựu được đạo quả Vô Thượng. 


Giảng: 


Trong thời Mạt Pháp, sau khi Như Lai nhập diệt, các ông nên nương theo và truyền 


bá giáo pháp này. A Nan ông nên hết lòng nương theo và thực hành giáo pháp mà ta đã 
giảng dạy cho các ông. Trong đời Mạt pháp, sau khi ta diệt độ, các ông phải truyền bá 
giáo pháp này. Đừng để cho thiên ma hoành hành; ủng hộ bảo toàn Pháp bảo, khiến 
cho đắc thành đạo quả Vô Thượng. Phải nên duy trì và bảo hộ Chánh Pháp, mới đắc 
thành được đạo quả Vô Thượng. 


2018-06-18T21:37:42-07:00 


» Mười pháp giới không lia một tâm niệm 


> TÚ CHÚNG THANH TỊNH MINH HÓI 


> 50 HIỆN TƯỢNG ẤM MA 


> KINH TÚ NIỆM XU 


> Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 


> Vạn Đức Pháp Ngữ - Hoà Thượng Thích Trí Tịnh 


> BÁT CHÁNH ĐẠO - TÚ DIỆU ĐẾ 


са 


BER 


HE pue 


VÄNÄ SSE AA 


Ja 
SA ise УД AK An kx JAN 


Ha Aw ` to Ма 
Oe fe 


ee 


ж 
Ф 
А 
Ë 
$ 
i 
1 
4 
2 


'Cố Lao Hoa Thuong Thich Trí Tinh 


Pháp Ngữ Hòa Thượng Thích Trí Tinh 
pinkzebra AudioJungle 


Pháp Ngữ Hòa Thượng Thich Trí Tịnh 
Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị 


Sam Höi Nghiệp Dam Dục & Thủ Dam An Quang Đại Su 


u Tịnh Độ 
Lá Thư Tịnh Độ Ấn Quang Đại Sư 
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Luật Phần 1 
9 An Qua 


10 Tinh Khóng 


Chủ đề Đơn giản. Được tạo bởi 


